TÒA  GIÁM  MỤC  GIÁO  PHẬN  HÀ  TỈNH 

BISHOP'S  HOUSE  OF  HA  TINH  DIOCESẼ 

Thạch  Trung,  Tp.  Hà  Tĩnh,  Hà  Tĩnh,  Việt  Nam 

Thách  Trung  commune,  Ha  Tinh  City,  Ha  Tinh  province,  Viet  Nam 
Website:  http://giaophanhatinh.com 
Email:  vanphongtgm@giaophanhatinh.com 
Phone:  (+84)  865  165  167 


SỐ  03/2020/TB-GM 


Văn  Hạnh,  ngày  27  tháng  03  năm  2020 


THÔNG  BÁO 

Về  các  lưu  ý  trong  phụng  vụ  để  phòng  tránh  dịch  bệnh  COVID-19 


Kính  gửi:  Quý  Cha,  Quý  Tu  sỹ  nam  nữ,  Quý  Chủng  sinh 

và  Cộng  đồng  Dân  Chúa  Giáo  phận  Hà  Tĩnh 

Đại  dịch  viêm  phổi  Vũ  Hán  (COVID-19)  ngày  càng  gây  tác  hại  nghiêm  trọng.  Tiếp  nối 
Thư  Mục  vụ  số  06/2020/T-GM  và  Thông  báo  số  02/2020/TB-GM,  sau  khi  tham  khảo  ý 
kiến  các  vị  hữu  trách,  nay  Tòa  Giám  mục  thông  báo  như  sau: 

1.  Các  cha  dâng  thánh  lễ  hằng  ngày,  kể  cả  Chúa  Nhật,  lễ  trọng  với  một  số  rất  ít  người 
tham  dự  và  bắt  buộc  phải  đeo  khẩu  trang. 

2.  Hủy  bỏ  các  chương  trình  Ngắm  các  sự  Thương  khó  Chúa,  các  việc  đạo  đức  có  tập 
trung  đông  người.  Khuyến  khích  làm  các  việc  lành  này  trong  nội  bộ  gia  đình  mỗi  người. 

3.  Lễ  Dầu  sẽ  chuyển  về  sáng  thứ  Năm  Tuần  Thánh,  các  cha  không  về  tham  dự  lễ  này. 

4.  Áp  dụng  Nghi  thức  Phụng  vụ  Tuần  Thánh  rút  gọn  (xin  xem  tài  liệu  đính  kèm  của  Ban 
Phụng  vụ  trong  Phụ  lục  II). 

5.  Chương  trình  truyền  hình  trực  tiếp  các  thánh  lễ  và  nghi  thức  trong  Tuần  Thánh,  Lễ 
Phục  Sinh,  xin  xem  Phụ  lục  I. 

6.  Các  biện  pháp  này  được  áp  dụng  trên  toàn  Giáo  phận  từ  thứ  Bảy,  ngày  28/3/2020 
cho  đến  khi  có  thông  báo  mới. 

Chúng  ta  tiếp  tục  tha  thiết  cầu  xin  Chúa  ban  ơn  tha  thứ  cho  những  lỗi  phạm  của  chúng 
ta  và  ra  tay  cứu  chữa  thế  giới  thoát  cơn  đại  họa  này.  Nhờ  lời  chuyển  cầu  của  Đức  Trinh 
Nữ  Maria  Mẹ  Thiên  Chúa,  chúng  ta  cùng  hiệp  thông  cầu  nguyện  và  tin  tưởng  sẽ  được 
Chúa  nhậm  lời. 


1 


PHỤ  LỤC  I 

CHƯƠNG  TRÌNH  TRUYỀN  HÌNH  TRỰC  TIẾP 
PHỤNG  VỤ  TUẦN  THÁNH  DO  ĐỨC  GIÁM  MỤC  CHỦ  sự 
TẠI  NHÀ  THỜ  CHÍNH  TÒA  VĂN  HẠNH 


Chương  trình  được  phát  trực  tiếp  trên  các  kênh  truyền  thông  của  Giáo  phận  như  sau: 

-  http://giaophanhatinh.org 

-  http://giaophanhatinh.com 

Facebook:  https://www.facebook.com/gp.hatinh/  fGiáo  phân  Hả  Tĩnhrì 

-  Youtube:  https://www.voutube.com/channel/UC6nazt3Xs888pS289BvGbX0 

(Giáo  Phận  Hà  Tĩnh  Media) 

Thời  biểu: 


TT 

Sự  KIỆN 

THỜI  GIAN 

01 

Lễ  Lá 

07h00,  Chúa  Nhật,  05/4/2020 

02 

Thánh  lễ  Truyền  Dầu 

07h00,  thứ  Năm,  09/4/2020 

03 

Thánh  lễ  Tiệc  Ly 

18h00,  thứ  Năm,  09/4/2020 

04 

Tưởng  niệm  cuộc  Thương  khó  Chúa 

15h00,  thứ  Sáu,  10/4/2020 

05 

Lễ  Vọng  Phục  Sinh 

19h30,  thứ  Bảy,  11/4/2020 

06 

Lễ  Phục  Sinh 

7h00,  Chúa  Nhật,  12/4/2020 

Ghi  chú:  Các  thánh  lễ  hồng  ngày,  quý  ông  bà  anh  chị  em  có  thể  tham  dự  trực  tuyến  từ 
Tổng  Giáo  phận  Hà  Nội  qua  website:  www.  tonqqiaophanhanoi.  orq  vào  5h30  và  18h30 
đối  với  lễ  ngày  thường,  7h00  và  18h00  đối  với  lễ  Chúa  Nhật. 


PHỤ  LỤC  II 

NGHI  THỨC  PHỤNG  vụ  TAM  NHẬT  VƯỌT  QUA  (RÚT  GỌN) 

(BAN  PHỤNG  VỤ) 


I.  HƯỚNG  DẪN  CHUNG 
1/  Thứ  Năm  Tuần  Thánh 

-Trong  Thánh  lễ  Tiệc  ly  không  cử  hành  nghi  thức  Rửa  chân. 

-  Sau  Thánh  Lễ  Tiệc  Ly  không  rước  kiệu  Thánh  Thể,  Mình  Thánh  Chúa  sẽ  được  cất  giữ 
tại  Nhà  Tạm. 


2/  Thứ  Sáu  Tuần  Thánh 

-  Bài  Thương  Khó  sẽ  được  đọc  và  đọc  bài  ngắn. 

-  Cử  hành  Nghi  thức  Kính  thờ  Thánh  Giá  tại  cung  thánh  (hình  thức  thứ  nhất).  Khi  chủ 
sự  nâng  cao  Thánh  giá  và  xướng  ba  lần  " Đây  là  gỗ  Thánh  giá...",  cộng  đoàn  đứng  tại 
chỗ  đáp  "Ta  hãy  đến  thờ  lạy"  và  bái  quì  thờ  lạy.  Không  tiến  lên  hôn  kính  Thánh  giá 
hoặc  hôn  chân  Chúa  như  quen  làm. 

3/  Đêm  Vọng  Phục  Sinh 

-  Không  làm  phép  lửa,  không  rước  nến  Phục  sinh. 

-  Sau  khi  thắp  nến  Phục  sinh  tại  cung  thánh,  công  bố  Tin  mừng  Phục  sinh. 

-  Phụng  vụ  Lời  Chúa:  Chỉ  đọc  3  bài  Cựu  Ước  gồm  Bài  đọc  I  (St  l,1.26-31a),  Bài  đọc  II  (Xh 
14,15-15,1)  và  Bài  đọc  III  (Ed  36, 16-17a. 18-28)  cùng  với  một  bài  Tân  Ước  và  bài  Tin 
Mừng. 

-  Phụng  vụ  Thánh  tẩy:  Không  Rửa  tội  dự  tòng  trong  Thánh  lễ;  chỉ  làm  phép  nước  và 
lặp  lại  lời  hứa  khi  lãnh  nhận  Bí  tích  Thánh  tẩy. 


II.  DẪN  VÀ  NGHI  THỨC  PHỤNG  vụ  TAM  NHẬT  VƯỌT  QUA  (RÚT  GỌN) 


THỨ  NĂM  TUẦN  THÁNH 

THÁNH  LỄ  TIỆC  LY:  KỶ  NIỆM  CHÚA  GIÊSU  LẬP  PHÉP  THÁNH  THỂ  VÀ  CHỨC  LINH  MỤC 

-  Không  dẫn  trước  các  bài  đọc. 

-  Không  có  nghi  thức  rửa  chân. 

-  Không  có  nghi  thức  kiệu  Mình  Thánh  Chúa  sang  Nhà  tạm  (phụ). 

-  Nhà  tạm  để  trống,  (Minh  Thánh  được  đưa  vào  chỗ  thích  hợp).  Bánh  lễ  chuẩn  bị  đủ 
cho  cả  ngày  thứ  6. 

-  Bàn  thờ  chính  cần  trang  hoàng  thế  nào  để  cho  dễ  gỡ. 

-  Áo  lễ  trắng,  bình  hương,  nến,  trắc. 

-  Trong  thánh  lễ  chiều  nay,  chỉ  nên  cho  rước  lễ  Mình  Thánh  vừa  được  truyền  phép. 

Dần  lễ: 

Kính  thưa  cộng  đoàn, 

Hôm  nay  là  ngày  kỷ  niệm  Chúa  Giêsu  lập  Phép  Thánh  Thể,  Người  dâng  lễ  thứ  nhất  dưới 
trần  gian,  trước  khi  dâng  chính  mình  trên  Núi  Sọ.  Xin  mời  cộng  đoàn  đứng. 

-  Hát  Ca  Nhập  lễ 

-  Bài  đọc  1  (Xh  12,1-8.11-14) 

-Bài  đọc  2  (lCrll, 23-26) 

-  Tin  Mừng  (Ga  13,  1-5) 

-  Sau  bài  giảng,  lời  nguyện  tín  hữu 

-  Phụng  vụ  Thánh  Thể 


3 


-  Sau  lời  nguyện  hiệp  lễ,  rước  Mình  Thánh  Chúa  vào  Nhà  tạm. 

Dần:  Hôm  nay,  không  có  phép  lành  và  lời  chúc  cuối  lễ.  Thánh  Thể  được  đặt  trên  bàn 
thờ.  Bây  giờ  chủ  tế  sẽ  bỏ  hương  vào  bình,  quì  gối  xông  hương  Thánh  Thể.  Rồi  ngài 
nhận  khăn  choàng  vai,  bước  lên  kiệu  Thánh  Thể  vào  Nhà  Tạm.  Từ  đây  nghi  lễ  đượm 
màu  buồn  bã  u  sầu,  Chúa  Giêsu  sắp  phó  mình  trong  tay  kẻ  dữ.  Chúa  rời  phòng  tiệc  ly 
ấm  cúng,  để  bước  vào  Vườn  Giệt  lạnh  lẽo  cô  đơn,  buồn  đau  và  hấp  hối. 

-  Kiệu  Mình  Thánh  sang  Nhà  tạm  (chính),  không  có  đoàn  rước.  Khi  đặt  Thánh  Thể  xong, 
không  đóng  cửa,  bỏ  hương  vào  bình  và  quỳ  gối  xông  hương. 

Dần:  Bây  giờ,  chủ  tế  sẽ  đặt  Thánh  Thể  vào  Nhà  Tạm  nhưng  không  đóng  cửa.  Ngài  bỏ 
hương  và  quỳ  gối  xông  hương  Thánh  Thể  Chúa.  Mời  ca  đoàn  hát:  Đây  nhiệm  tích... 

Sau  bài  "Đây  nhiệm  tích": 

Dần:  Bây  giờ,  chủ  tế  đóng  cửa  nhà  tạm.  Ngài  thinh  lặng  làm  nghi  thức  lột  khăn  bàn 
thờ.  Từ  giờ  phút  này,  chúng  ta  hãy  chia  nhau  phiên  thứ  đến  bên  Thánh  Thể  để  yên  ủi 
và  trò  chuyện  với  Chúa  trong  cảnh  hiu  quạnh  cô  đơn. 

Sau  khi  lột  khăn  bàn  thờ,  phủ  khăn  tím  che  Thánh  giá. 

Mỗi  phiên  thứ  chỉ  ít  người  đại  diện,  quỳ  cách  xa  nhau. 

- oOo - 


THỨ  SÁU  TUẦN  THÁNH 

TƯỞNG  NIỆM  CUỘC  THƯƠNG  KHÓ  CỦA  CHÚA  GIÊSU 

Chuẩn  bị: 

-  Bàn  thờ  không  trải  khăn,  không  hoa  nến. 

-  Lễ  phục  đỏ,  chiếu  và  gối  trải  sẵn  ở  cung  thánh. 

-  Thánh  giá  để  tôn  kính,  (cộng  đoàn  không  lên  hôn  thánh  giá) 

-  Khăn  bàn  thờ,  giá  sách,  sách  lễ,  2  hoặc  4  nến,  khăn  thánh,  khăn  lau  chén. 

Chủ  tế  mặc  áo: 

Dần:  Kính  thưa  cộng  đoàn, 

Hôm  nay,  ngày  buồn  vô  hạn,  toàn  thể  Giáo  Hội  đang  nhuốm  màu  tang  chế.  Nhà  thờ 
lạnh  lẽo,  phủ  một  màu  tang  tóc.  Bàn  thờ  không  hoa,  không  nến,  không  khăn  bàn;  cảnh 
tượng  Đồi  Canvê  đang  thực  sự  được  tái  diễn,  dường  như  tất  cả  bao  trùm  một  màu 
Thánh  Giá.  Giáo  Hội  mời  gọi  con  cái  mình  sống  lại  giây  phút  tang  thương  Núi  Sọ,  để 
chiêm  ngắm  và  thờ  lạy  Đấng  Cứu  Độ  trần  gian. 

Hôm  nay  không  cử  hành  thánh  lễ  mà  chỉ  cử  hành  nghi  lễ  tưởng  niệm  cuộc  khổ  nạn  của 
Chúa  Giêsu.  Nghi  lễ  có  ba  phần:  -  Phụng  vụ  Lời  Chúa;  -  Thờ  lạy  Thánh  giá;  -  Hiệp  lễ 

Chủ  tế  vừa  bước  ra: 


4 


Dần:  Chủ  tế  mặc  áo  đỏ,  chỉ  Máu  Thánh  Chúa  đã  đổ  chan  hoà  trong  cuộc  thương  khó. 
Ngài  thinh  lặng  phủ  phục  trước  bàn  thờ  nhớ  lại  giờ  này  Chúa  Giêsu  đang  nằm  trên 
giường  cực  dữ  là  cây  Thánh  Giá.  Ta  hãy  quỳ  gối  sám  hối  tội  lỗi  và  xin  Chúa  lấy  Máu 
Thánh  người  tẩy  xoá  lòng  ta. 

(Khi  rước  chủ  tế  ra,  2  giúp  lễ  không  nến,  không  hương.  Khi  chủ  tê'  phủ  phục  thì  các  vị 
đồng  tề  (nếu  có),  giúp  lễ  và  cộng  đoàn  guỳ,  thinh  lặng  cho  tới  khi  chủ  tế chỗi  dậy) 

Chủ  tế  chỗi  dậy: 

Dần:  Mời  cộng  đoàn  đứng  (nếu  trước  đó  quỳ).  Bây  giờ,  chủ  tế  sẽ  về  ghế  chủ  tọa  (bàn 
thờ)  và  ngài  đọc  lời  nguyện  xin  Chúa  bảo  vệ  và  thánh  hoá  chúng  ta. 

Sau  Amen 

Dần:  Mời  cộng  đoàn  ngồi.  Bây  giờ  là  phần  phụng  vụ  Lời  Chúa. 

-  Bài  đọc  1  (Is  52,13-53.12) 

-  Đáp  ca  (Tv30) 

-  Bài  đọc  2  (Dt  4,14-16;  5,7-9) 

-  Xướng  trước  bài  thương  khó 

-  Bài  thương  khó  (Gal8,19) 

-  Bài  giảng 

-  Sau  bài  giảng: 

Dần:  Bây  giờ  đến  phần  cầu  nguyện  trọng  thể.  Mời  cộng  đoàn  đứng. 

Chủ  tế  đọc  lời  nguyện  ->  cộng  đoàn  đáp  lại  AMEN,  cứ  thế  cho  hết  10  lời  cầu.  Nếu  chủ 
tể  đọc  cả  phần  dẫn  thì  người  hướng  dẫn  không  dẫn  nữa. 

Lời  cầu  thứ  nhất  cầu  cho  Hội  Thánh: 

Sau  mỗi  lời  Amen: 

Lời  câu  thứ  2:  cầu  cho  Đức  Thánh  Cha. 

Lời  cầu  thứ  3:  cầu  cho  Hàng  Giáo  sĩ  và  Giáo  dân 
Lời  câu  thứ  4:  cầu  cho  người  dự  tòng. 

Lời  cầu  thứ  5:  Câu  cho  mọi  tín  hữu  được  hiệp  nhất 

Lời  cầu  thứ  6:  Câu  cho  người  Do  Thái 

Lời  câu  thứ  7:  cầu  cho  người  ngoài  Kitô  giáo 

Lời  cầu  thứ  8:  cầu  cho  người  vô  thần 

Lời  câu  thứ  9:  cầu  các  nhà  lãnh  đạo  Quốc  gia 

Lời  câu  thứ  10:  cầu  cho  những  người  đau  khổ  và  dịch  bệnh  mau  chấm  dứt 
Sau  Amen  lần  cuối: 

Dần:  Bây  giờ,  đến  phần  thứ  hai:  Kính  thờ  Thánh  giá. 

5 


Chọn  hình  thức  thứ  nhất. 

Dần:  Đoàn  giúp  lễ  sẽ  vào  nhà  mặc  áo  rước  Thánh  giá  ra.  Chủ  tế  đứng  trước  bàn  Thờ 
rồi  vừa  tiến  lên  từng  cấp  vừa  giới  thiệu  rằng:  "Đây  là  gỗ  Thánh  giá,  nơi  treo  Đấng  cứu 
độ  trần  gian",  cộng  đoàn  cúi  mình  sâu  thờ  lạy  Thánh  giá  và  đáp  lại:  "Chúng  ta  hãy  đến 
thờ  lạy".  Mời  cộng  đoàn  hướng  về  chủ  tế  để  cùng  tôn  vinh  Thánh  giá  Chúa. 

Sau  íân  xướng  thứ  nhất:  chủ  tể  mở  phần  khăn  che  đầu  Thánh  giá,  sau  lần  hai:  mở  phần 
khăn  che  bên  phải  Thánh  giá,  sau  lần  ba:  bỏ  hết  khăn  che  Thánh  giá. 

Sau  câu  đáp  lần  3 

Dần:  Bây  giờ  chủ  tế  sẽ  nâng  cao  thánh  giá  để  chúng  ta  tôn  kính,  thờ  lạy.  Chúng  ta  hãy 
cúi  đầu  thờ  lạy.  Cộng  đoàn  không  lên  hôn  kính  thánh  giá  như  quen  làm. 

Sau  khi  cộng  đoàn  tôn  kính  xong:  Thánh  giá  được  chủ  tế  hoặc  thừa  tác  viên  đưa  lên 
đặt  trên  bàn  thờ  (hoặc  đưa  vào  nhà  mặc  áo  -  nếu  Thánh  giá  lớn  đã  mở  khăn  che). 

Trong  khi  đó:  giúp  lễ  trải  khăn  bàn  thờ,  đặt  sách  lễ,  khăn  thánh,  khăn  lau  chén  lên. 

Dần:  Bây  giờ  nghi  lễ  bước  sang  phần  thứ  4  là  rước  lễ.  Ta  hãy  giục  lòng  tin,  cậy,  mến  và 
ước  ao  rước  Chúa  vào  linh  hồn  ta  để  ta  được  kết  hợp  với  Người. 

Khi  chủ  tế  lấy  Mình  Thánh  từ  Nhà  Tạm  tới  bàn  thờ:  (giúp  lễ  đặt  nến  ở  2  bên  bàn  thờ) 

Dần:  Bây  giờ,  chủ  tế  sẽ  đặt  Mình  Thánh  trên  khăn  thánh  rồi  cùng  với  cộng  đoàn  đọc 
kinh  Lạy  Cha  để  dọn  mình  rước  lễ. 

Chủ  tể:  Vâng  lệnh  Chúa  Cứu  Thế  và  theo  thể  thức  Người  dạy,  chúng  ta  dám  nguyện 
rằng:... 

Rước  lễ  xong,  một  thừa  tác  viên  xứng  hợp  sẽ  mang  bình  đựng  Mình  Thánh  đến  nơi  đã 
dọn  sẵn  trong  nhà  mặc  áo,  hoặc  đặt  vào  Nhà  Tạm  nếu  hoàn  cảnh  đòi  buộc.  Sau  đó, 
Chủ  tế  đọc  lời  nguyện  hiệp  lễ,  sau  lời  thưa  Amen: 

Dần:  Hôm  nay  không  có  phép  lành  và  nghi  thức  giải  tán.  Chủ  tế  sẽ  giang  tay  và  đọc  một 
lời  nguyện,  xin  Chúa  củng  cố  ơn  cứu  chuộc  muôn  đời  trên  dân  Chúa. 

Sau  Amen 

Dần:  Lễ  nghi  đã  xong,  chủ  tế  trở  về  phòng  áo.  Nhà  thờ  trở  lại  cảnh  cô  đơn  lạnh  lẽo. 
Duy  chỉ  có  cây  Thánh  giá  để  chúng  ta  tin  tưởng,  bởi  vì  Chúa  Kitô  đã  toàn  thắng  sự  chết. 

Cộng  đoàn  ra  về  trong  thinh  lặng. 

Lưu  ý:  Từ  sau  nghi  thức  chiều  thứ  6  này,  các  Thánh  giá  đã  che  đều  được  cất  khăn  che. 

- oOo - 


THỨ  BẢY  TUẦN  THÁNH 

Chuẩn  bị: 

1. chén  Thánh,  bánh  rượu,  khăn  lau,  chuông,  (giật  chuông  khi  hát  kinh  vinh  danh)... 

2.  Giá  nến  Phục  sinh,  lu  nước  để  làm  phép... 

6 


3.  Thánh  Giá,  hương,  than,  nến,  phẩm  phục  màu  trắng  (vàng)  cho  chủ  tế. 

4.  Nến  phục  sinh,  5  hạt  đinh,  bút  bi  không  mực,  đèn  pin,  mirco. 


LỄ  VỌNG  PHỤC  SINH 

Chủ  tế  mặc  áo: 

Dần:  Kính  thưa  cộng  đoàn, 

Đêm  nay  là  đêm  cực  thánh,  đêm  tràn  đầy  hạnh  phúc,  đêm  mà  cả  vũ  trụ  dường  như 
ngừng  thở,  chờ  đợi  trong  niềm  hy  vọng  được  cứu  sống.  Trong  đêm  nay,  Hội  Thánh  cử 
hành  biến  cố  lịch  sử  trọng  đại:  Chúa  Kitô  sống  lại  khải  hoàn  vinh  hiển.  Đồng  thời,  nhắc 
nhở  con  cái  mình  luôn  ghi  nhớ  rằng:  họ  cũng  đã  được  sống  lại  với  Chúa  Kitô  qua  Bí  tích 
Thánh  Tẩy. 

Phụng  vụ  đêm  nay  gồm  4  phần  chính: 

Phần  thứ  I:  Lễ  mừng  ánh  sáng 
Phần  thứ  II:  Phụng  vụ  Lời  Chúa 
Phần  thứ  III:  phụng  vụ  Thánh  Tẩy 
Phần  thứ  IV:  Phụng  vụ  Thánh  Thể. 

Chủ  tế  bước  ra: 

Dần:  Giờ  đây,  cùng  với  Giáo  Hội  Công  Giáo  hoàn  vũ,  chúng  ta  bắt  đầu  khai  mạc  Đêm 
Canh  thức  Vượt  qua.  Chủ  tế  và  đoàn  giúp  lễ  lặng  lẽ  tiến  đến  cung  thánh  để  thắp  sáng 
nến  phục  sinh. 

Chủ  tế  đến  chỗ  thắp  nến  phục  sinh: 

Mọi  đèn  nến  đều  tắt  cả. 

Chủ  tế:  Nhân  danh  Cha  và  Con  và  Thánh  Thần  (-Amen) 

Chúa  ở  cùng  anh  chị  em  (-và  ở  cùng  cha) 

Anh  chị  em  thân  mến,  trong  đêm  rất  thánh  này,  đêm  Đức  Giêsu  Kitô,  Chúa  chúng  ta, 
đã  hoàn  tất  mầu  nhiệm  Vượt  Qua,  tức  là  từ  cõi  chết  sống  lại,  Hội  Thánh  kêu  mời  con 
cái  ở  khắp  nơi  trên  hoàn  câu,  cùng  họp  nhau  lại  mà  canh  thức  cầu  nguyện.  Vậy  chúng 
ta  sẽ  cùng  nhau  chăm  chú  nghe  Lời  Chúa,  và  sốt  sắng  cử  hành  những  bí  tích  tưởng 
niệm  mầu  nhiệm  Vượt  Qua  của  Đức  Kitô,  với  niềm  hy  vọng  sẽ  được  cùng  Người  chiến 
thắng  sự  chết,  và  cùng  Người  luôn  sống  kết  hợp  với  Chúa  Cha. 

Dần:  Bây  giờ,  Chủ  tế  sẽ  làm  phép  nến  phục  sinh.  Ngài  vẽ  hình  Thánh  Giá  lên  cây  nến 
đọc: 

Chủ  tế:-  Đức  Kitô  vẫn  là  một.  (vẽ  đường  dọc) 

-  Hôm  qua  cũng  như  hôm  nay,  (vẽ  đường  ngang) 

-  Là  An-pha  và  ô-mê-ga,  (viết  chữ  A  phía  trên  hình  Thánh  giá) 


7 


-  Nghĩa  là  khởi  nguyên  và  tận  cùng,  (viết  chữ  o  phía  dưới  hình  Thánh  giá) 

-  Người  làm  chủ  thời  gian,  (Viết  sô'  2  ở  góc  trên-trái  của  hình  Thánh  Giá  ) 

-  Và  muôn  thế  hệ,  (Viết  số  0  ở  góc  trên-phải) 

-  Vạn  tuế  Đức  Kitô,  Đấng  vinh  hiển  quyền  năng,  (Viết  số  2  ở  góc  dưới-trái) 

-  Vạn  vạn  tuế.  Amen.  (Viết  sô'  0  ở  góc  dưới-phải) 

Dần:  Tiếp  theo,  chủ  tế  sẽ  làm  phép  và  gắn  5  hạt  hương  lên  nến  phục  sinh,  tượng  trưng 
cho  5  dấu  thánh  của  Chúa  Kitô.  (chủ  tế  vừa  cắm  hạt  hương  lên  nến  vừa  đọc) 


Chủ  tế:  1.  Vi  nàm  vết  thương,  /  2.  chí  thánh  và  vinh  hiển, 

3.  xin  Chúa  Kitô  /4.  gìn  giữ 
5.  và  bảo  vệ  chúng  ta.  Amen. 

Dẩn:  Bây  giờ,  chủ  tế  sẽ  thắp  nến  phục  sinh  và  nói: 

Chủ  tế  (lấy  lửa  thắp  nến  PS  và  đọc):  Xin  Đức  Kitô,  Đấng  Phục  sinh  vinh  hiển,  chiếu  giãi 
Ánh  sáng  của  Người  để  phá  tan  bóng  tối  đang  bao  phủ  lòng  trí  chúng  ta. 

Dần:  Bây  giờ  chủ  tế  sẽ  bỏ  hương  vào  bình,  xông  hương  cho  nến  phục  sinh  và  công  bố 
Tin  Mừng  Phục  Sinh. 

-  Đọc  hoặc  hát  Exsultet 

-  Hát  Exsultet  xong: 

Dẩn:  Bây  giờ  bước  sang  phần  thứ  II  của  phụng  vụ  đêm  nay  là  Phụng  vụ  Lời  Chúa,  chủ 
tế  sẽ  có  đôi  lời  nhắn  nhủ: 


Chủ  tế:  Anh  chị  em  thân  mến,  Chúng  ta  đã  long  trọng  khai  mạc  đêm  Canh  Thức  Vượt 
Qua,  giờ  đây  chúng  ta  hãy  lắng  nghe  Lời  Chúa.... 

Dần:  Mời  cộng  đoàn  ngồi. 

(Chú  ý:  không  dẫn  trước  các  bài  đọc) 

-  Bài  đọc  I  (Stl,1.26-31a),  bài  đọc  II  (Xh  14,15-15,1)  và  bài  đọc  III  (Ed 36, 16-17a. 18-28) 

-  Sau  lời  nguyện  bài  đọc  III: 

Dần:  Đã  hết  phần  Sách  Thánh  trích  trong  Cựu  ước.  Bây  giờ,  chủ  tế  sẽ  xướng  Kinh  Vinh 
Danh.  Mọi  chuông  trống  reo  vang  ca  tụng  Chúa  và  mọi  quả  tim  hãy  hân  hoan  trong 
tình  yêu  thương  của  Người,  (giúp  lễ  trải  khăn,  thắp  nến  và  đặt  hoa  bàn  thờ). 

Sau  Kinh  Vinh  Danh,  Lời  nguyện  Nhập  lễ: 

Bài  thánh  thư  (Rm  6,  3-11) 

Sau  bài  Thánh  thư: 


8 


Dần:  Mời  cộng  đoàn  đứng.  Tiếng  Allêluia,  "Hãy  vui  mừng  lên!"  đã  im  lìm  lặng  lẽ  trong 
suốt  cả  Mùa  Chay,  thì  giờ  đây  sẽ  được  long  trọng  xướng  lên.  Cha  chủ  tế  sẽ  hát  ba  lần 
Alleluia,  mỗi  1'ân  một  hùng  hồn  hơn.  Chúng  ta  cùng  hân  hoan  đáp  lại. 

Sau  Allêluia  lần  3:  (vẫn  đứng) 

Dần:  Bây  giờ  ca  đoàn  sẽ  hát  Thánh  vịnh  đáp  ca  và  cộng  đoàn  chúng  ta  cùng  hiệp  lời 
"Alleluia"  đáp  lại. 

Sau  Thánh  vịnh  đáp  ca: 

Dần:  Bây  giờ  chủ  tế  sẽ  bỏ  hương  vào  bình,  ngài  tiến  đến  giảng  đài  và  đọc  Phúc  âm. 
(giúp  lễ  không  mang  nến) 

Sau  bài  giảng:  (đưa  sách  lễ  Roma  và  bình  nước  đến  tòa  giảng) 

Dần:  Hôm  nay  không  có  Kinh  Tin  kính,  nhưng  chúng  ta  sẽ  tuyên  xưng  lại  lời  tuyên  xưng 
đức  tin  của  chúng  ta  khi  chịu  phép  Rửa  tội. 

(Mang  bình  nước  đến  nơi  làm  phép  (bên  giá  sách)) 

Dần:  Đây  cũng  chính  là  phần  thứ  ba  của  phụng  vụ  đêm  nay,  phần  Phụng  vụ  Thánh  Tẩy. 
Chủ  tế  sẽ  thánh  hóa  nước  thánh  tẩy.  Mời  cộng  đoàn  đứng  lên.  Chủ  tế  sẽ  có  đôi  lời 
khuyên  bảo  cộng  đoàn. 

Chủ  tế:  Anh  chị  em  thân  mến.  Giờ  đây  chúng  ta  câu  xin  Chúa  thánh  hoá  nước  này, ... 

Chủ  tê  đọc  lời  nguyện  làm  phép  nước:  Lạy  Thiên  Chúa  toàn  năng  hằng  hữu,  trong 
đêm  cực  thánh  này,  chúng  con  là  dân  Chúa,  đang  họp  nhau  canh  thức  câu  nguyện,  để 
tưởng  nhớ  công  ơn  Chúa  đã  sáng  tạo  chúng  con  cách  lạ  lùng,  và  cứu  chuộc  còn  lạ  lùng 
hơn  nữa...  (CĐ:  Amen) 

(Sau  khi  đọc  lời  nguyên  xong,  giúp  lễ  lây  lửa  từ  cây  nến  Phục  sinh  thắp  cho  cộng  đoàn) 

Dần:  Mời  cộng  đoàn  thắp  nến  với  lửa  từ  cây  nến  phục  sinh.  Khi  thắp  nến  xong  (hoặc 
đa  sô'  đã  thắp  xong)  Trong  giờ  phút  linh  thiêng  trang  trọng  này,  mỗi  người  chúng  ta 
hãy  mạnh  mẽ  lặp  lại  lời  tuyên  xưng  đức  tin  của  mình  khi  chịu  phép  rửa  tội. 

Chủ  tế:  Anh  chị  em  thân  mến,  nhờ  mầu  nhiệm  Vượt  Qua,  chúng  ta  đã  được  mai  táng 
với  Đức  Kitô  trong  bí  tích  Thánh  Tẩy,  để  được  cùng  Người  sống  đời  sống  mới . 

-  Lặp  lại  lời  tuyên  hứa  lúc  chịu  phép  rửa  tội.  Sau  khi  lặp  lại  lời  tuyên  hứa  xong: 

Dần:  Giờ  đây,  cha  chủ  tế  sẽ  rảy  nước  thánh  trên  chúng  ta,  nhắc  chúng  ta  nhớ  lại  ơn  gọi 
Kitô  hữu  là  tái  sinh  trong  Đức  Kitô  phục  sinh. 

-  Ca  đoàn  hát  bài  "Tôi  đã  thấy  nước"  hoặc  bài  tương  tự  khi  rày  nước  thánh.  Rảy  nước 
xong: 

Dần:  Mời  cộng  đoàn  tắt  nến,  thánh  lễ  tiếp  tục  với  phần  lời  nguyện  tín  hữu. 

Sau  lời  nguyện  tín  hữu 

Dần:  Mời  cộng  đoàn  ngồi,  tiếp  theo  là  phần  Phụng  Vụ  Thánh  Thể. 

(Thánh  lễ  tiếp  tục  như  thường  lệ,  với  phần  chuẩn  bị  lễ  vật) 


9 


